Chuyên có thật trong gia 
đình tồi 
Vĩnh Khanh 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Vĩnh Khanh 
Chuyện có thật trong gia đình tôi 


Má tôi phải nói là một người rất ghét chuyện đồng bóng, 
ma quỷ, bói toán... như vậy mà chuyện lại xảy ra ngay vào 
Má tôi. Tôi có một đứa em ruột, nếu nói theo kiểu người 
miền Nam, là cô em thứ Tư trong gia đình, chết đúng vào 
năm 12 tuổi. Lạ một điều là ngày chết của cô ấy so sánh với 
ngày, giờ năm sinh là vừa tròn một con Giáp, không thừa 
thiếu chút nào. Sau khi cô ấy chết được mấy năm, bỗng tự 
nhiên trở về nhập qua xác của Má tôi làm cho mọi người 
trong nhà hết hồn, nhưng sau nhiều lần như vậy dần dần gia 
đình cũng quen đi và không còn sợ nữa. Khi về cô cho biết là 
một nhân vật ở cõi trên (có chức sắc và danh hiệu đàng 
hoàng, nhưng tôi không muốn nêu lên đây). Cô ta cho biết vì 
có nhân duyên nên đã đầu thai vào trong gia đình chúng 
tôi... sau khi ở đúng một con Giáp (12 năm) thì hết nhân 
duyên nên về lại cõi trên... Nay vì muốn tạo phước cho bá 
tánh nên về lại trần gian, mượn thân xác của Má tôi để cứu 
người đời... 

Tôi còn nhớ, mỗi lần về như vậy, cô bảo đốt cho cô nguyên 
một bó nhang lửa cháy đỏ hừng hực, rồi cầm bó nhang đang 
cháy vuốt qua lại trên tay, trên mặt (dĩ nhiên qua thân xác 
của Má tôi lúc đó, vậy mà sau khi cô ta xuất đi, Má tôi không 
bị một chút phỏng, hoặc thương tích gì hết).... Ban đầu cô 
chỉ giúp người nhà chữa bệnh, mà điển hình đầu tiên là chữa 
bệnh tim cho Má tôi. Má tôi có bệnh tim rất nặng, đi bác sĩ 
nào cũng đều bó tay. Bệnh tim của Má tôi nặng đến nổi chỉ 


cần có một người nào đó nói hơi lớn tiếng một chút, hoặc giả 
ai làm rớt bể một vật gì ngay bên cạnh, là đủ để bà ta xỉu 
rồi. Các bác sỉ chẩn bệnh cho Má tôi bảo rằng bà không thể 
sống quá một năm, nếu không được thay tim. Năm đó là 
năm 1969, gia đình tôi đang ở Nha Trang... vậy mà từ đó 
đến nay đã hơn 35 năm, sau khi cô em tôi về chữa cho Má 
tôi, bà vẫn còn sống... 

Cô em tôi về chỉ dùng nhang khoáng vào ly nước lạnh và 
dặn sau khi cô ta xuất đi khỏi xác của Má tôi thì cho Má tôi 
uống liền... làm như vậy vài lần, đồng thời cô ta dặn người 
nhà đi ra đồng, kiếm giây chùm bao, nhổ cả thân, rể, lá 
mang về xắt nhỏ ra rồi đem phơi khô, sau đó nấu nước uống 
thay cho nước trà mỗi ngày... Ở nhà làm đúng như cô dặn, 
sau một thời gian bệnh tim của Má tôi không hiểu tại sao 
gần như không còn hoành hành Má tôi nữa, các bác sĩ khám 
lại cho bà cũng rất là ngạc nhiên, vì chính các vị này trước 
đây đã từng chẩn đoán cho Má tôi và kết luận rằng Má tôi sẽ 
không thể nào qua khỏi nếu không được thay tim... dần dần 
hàng xóm láng giềng biết được, kéo sang nhà van vái cầu 
xin cô em tôi về để chữa bệnh. 

Cả gia đình lúc bấy giờ thật là râu, cứ chiều chiều sau khi 
cơm nước xong thì hàng xóm và ngay cả những người ở thật 
xa nghe đồn, đã đến chật hết cả nhà... Ba Má tôi và anh em 
chúng tôi không muốn bị quấy rầy không khí gia đình sau 
một ngày làm việc vất vả... vì bà con cứ đến hàng ngày như 
vậy chịu sao nổi, một khi cô em tôi nhập về thì cũng phải 
hết mấy tiếng đồng hồ, bữa nào cũng khuya trờ khuya trật 
mới đi ngủ được... nhưng nghe bà con than van, cầu khẩn 


quá, Má tôi không còn biết làm sao hơn, đành phải cho họ 
vô nhà. Đôi khi chịu hết nổi, Ba Má tôi phải thắp hương cầu 
xin cô em tôi đừng về nữa, nhưng cô ấy vẫn cứ nhập về hoài 
và chữa bệnh cho không biết bao nhiêu là bệnh nhân, chỉ 
bằng vào phương pháp đơn giản dùng nhang khoáng vào ly 
nước lạnh hoặc vào các cây cỏ tầm thường... vậy mà hầu 
hết các bệnh nhân đều khỏi cả mới là lạ và tuyệt đối không 
lấy của ai một đồng bạc nào... cũng có nhiều người để tiền 
lại, nhưng cô em tôi la hét dữ lắm và bắt cầm tiền lại hết. 
Khoảng năm 1969, 1970 gia đình tôi ở đường Hùng Vương, 
Nha Trang rất nổi tiếng về chuyện này. 


Sau đó gia đình tôi đổi về Saigon. Ba tôi mua một căn nhà ở 
cư xá Tô Hiến Thành, gần trường đua Phú Thọ, của một ông 
Đại Úy trong QLVNCH. Nhà ông này rất dài, ông ta cắt ngang 
phân nửa bán cho gia đình tôi. Hai bên vẫn qua lại với nhau 
hàng ngày rất thân tình. Trong thời gian này, thỉnh thoảng 
cô em tôi cũng có nhập về... Năm 1973, trong một chuyến 
công tác bằng trực thăng bị địch quân bắn rớt, ông Đại Úy 
này đã tử trận, không để lại một lời trăn trối nào cho vợ 
con... Ông ta chết được khoảng vài tháng thì một đêm cô 
em của tôi lại nhập về qua xác Má tôi nữa, chuyện vẫn một 
hồi cô em tôi bảo đi gọi bà vợ ông Đại Úy đến để cô có 
chuyện giúp cho... Sau khi bà vợ ông Đại Úy sang, cô hỏi bà 
ta có muốn chồng bà về thăm hay không??... bà này sợ quá, 
chưa biết trả lời ra sao. Chúng tôi vì đã chứng kiến chuyện lạ 
nhiều lần rồi nên không có gì ngạc nhiên hết, vì thế cả nhà 
thúc dục bà ta xin cô em tôi cho chồng bà về thăm đi. Trong 


bụng bán tín bán nghi, bà ta đã xin thử cô em tôi. Cô ta nói 
được rồi, hãy chờ đó đi cô ta sẽ dẫn cho về gặp mặt... nói 
xong cô xuất đi. Một lúc lâu sau, ông Đại Úy nhập về qua 
xác của Má tôi. Lúc đầu mọi người không ai biết đó là ông 
ta, nhưng sau khi thấy bà vợ và mấy đứa con nhỏ ngồi trước 
mặt, ông ta khóc òa và sau đó là những lời kể lể, thì cả nhà 
mới biết đó là ông. 

Chuyện làm cho mọi người giật mình là, có những chuyện 
chỉ có vợ chồng ông ta biết thôi chứ người ngoài không thể 
biết, đã được ông nói ra qua xác của Má tôi lúc bấy giờ... 
Đồng thời có một chuyện như sau xãy ra ngay lúc đó mà tôi 
còn nhớ rất rỏ: Đó là ông Đại Úy có cho bà vợ biết là ông có 
dấu một số tiền ở sau vách tủ đựng quần áo mà bà này 
trước đây không biết. Ông ta bảo bà chạy về xem coi còn 
tiền ở đó hay không? Đồng thời nếu nhà còn rượu thì mang 
cho ông uống với vì ông thèm rượu quá. (Khi sinh tiền ông 
này uống rượu như hũ chìm). Bà vợ sợ quá tay chân run lẩy 
bẩy, không dám về nhà một mình, phải rủ chị giúp việc cho 
nhà tôi đi cùng... 

Một lúc sau thì bà ta trở lại với một gói tiền, được gói cẩn 
thận trong tờ giấy báo và một chai rượu Johnny Walker. Bà 
ta sợ đến nổi mặt mày tái mét, chân đi không muốn nổi, chị 
giúp việc cho gia đình tôi phải dìu bà ta đi. Sau đó bà rót 
rượu vào một ly cối, ông chồng bảo rót nhiều nhiều cho ông 
uống vì ông thèm quá và sẽ không có cơ hội uống nữa... cho 
nên bà vợ vừa khóc vừa run rẩy rót gần đầy cái ly cối đó, 
đến nổi chúng tôi phải cản lại. Ông Đại Úy qua thân xác của 
Má tôi, câm ly rượu uống liền một hơi như người ta uống 


nước lạnh... Lúc đó tôi chứng kiến cảnh đó cũng hoảng hồn 
vì Má tôi không biết uống một giọt rượu nào cả. Ngay sau 
khi vừa uống xong ly cối rượu, bỗng ông ta trông có vẻ 
khúm núm sợ hãi lắm... lắp bắp nói với vợ rằng ông ta vừa bị 
quở trách là tại sao lại uống rượu, ông đã uống rượu là phạm 
luật và không thể ở lâu được, ông nói xong òa lên khóc và 
ôm hôn vợ con rồi bỗng dưng xuất đi. 

Lập tức ngay sau đó cô em của tôi nhập về với một vẻ giận 
dữ chưa từng thấy và la mắng bà vợ của ông Đại Úy quá 
trời, cô ta bảo rằng trong thời gian này ông ta không thể 
hưởng dụng bất cứ thứ gì của dương thế, cho ông ta uống 
rượu chỉ là hại ông mà thôi... Cô ta còn nói trước khi xin cho 
về thăm vợ con, ông ta đã được dặn dò rất kỹ là không được 
hưởng dụng bất kỳ thứ gì cả, như vậy mà cũng làm sai... Bà 
vợ và các con của bà ta lạy như tế sao năn nỉ xin đừng phạt 
ông ta. Cả nhà tôi cũng năn nỉ xin cô em tôi cứu giúp dùm. 
Cô em tôi vẫn nổi giận đùng đùng, cho biết việc này ngoài 
khả năng của cô và chính cô cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện 
này nữa. Sau đó với thái độ còn rất giận dữ, cô ta xuất đi. 
Thật lâu sau khi cô ta xuất đi cả nhà vẫn còn bàng hoàng sợ 
hãi. Má tôi trở lại con người thật và lạ lùng là bà không bị 
ảnh hưởng của ly cối rượu Johnny Walker đó chút nào cả, ly 
rượu mà tôi nghĩ ngay cả tôi lúc đó còn thanh niên, nếu 
uống một hơi như thế cũng sẽ nốc ao tôi dễ dàng. 


Một câu chuyện khác về cô em linh thiêng trong gia đình 
chúng tôi, nó kỳ lạ đến độ nếu như tôi không chứng kiến và 
không phải là người trong cuộc thì tôi cũng nghĩ là hoang 


đường. Chuyện lần này ảnh hưởng trực tiếp tới vợ chồng tôi. 
Lúc đó vào khoảng đầu tháng tư năm 1973, tôi vừa mới cưới 
vợ được mấy tháng. Một đêm cô em tôi nhập về, cả nhà tôi 
lúc đó đã quá quen với chuyện này rồi nên không ai thấy sợ 
nữa, ngoại trừ vợ tôi. Năm đó tôi đã đi lính rồi, đơn vị đóng 
tại Phan Rang lâu lâu mới về phép một lần, vợ tôi cùng theo 
ra ở ngoài Phan Rang với tôi. Nhân kỳ về phép nên tôi dẫn 
vợ về thăm Ba Má và các em bên gia đình tôi. 

Mới lấy nhau mấy tháng, lại ít khi về bên chồng, vợ tôi chưa 
bao giờ chứng kiến cảnh như vậy hết cho nên rất là sợ hãi 
khi thấy cảnh cô em tôi về qua xác của Má tôi cầm bó 
nhang lửa đỏ rực vuốt lên tay, mặt... mà không bị phỏng... 
cảnh tượng kỳ quái như vậy bảo sao một cô gái mới lớn lên 
không hãi hùng cho được. Vợ tôi sợ quá kéo tôi ngồi xa xa 
chứ không dám ngồi gần. Sau khi chuyện vẫn với mọi người 
chung quanh một hồi, bỗng cô em tôi chỉ tay về phía vợ 
chồng chúng tôi đang ngồi, ngoắc vợ tôi bảo tới gần, vợ tôi 
sợ điếng hồn không dám tới. 

Tôi và mấy cô em gái tôi phải trấn an vợ tôi là: 

-Không có gì đâu, hãy lại cho Kim Liên hỏi chuyện đi. (Cô em 
tôi lúc sinh tiền tên Thu, nhưng sau khi chết, nhập về cô ta 
cho biết ở cõi trên cô ta tên gọi Kim Liên, ngoài ra còn có 
chức sắc đàng hoàng). 

Tôi phải kéo tay vợ cùng lên ngồi phía trước cho vợ tôi đỡ sợ. 
Cô em tôi ngắm nhìn vợ tôi hồi lâu, và hỏi vợ tôi rằng: 

- Chị có biết Kim Liên là ai không? 

Vợ tôi ấp úng trả lời: 

- Không biết 


Cô ta cười: - 

Kim Liên là em của chị nè, chị không biết sao? Chị ngước 
mặt nhìn Kim Liên đi, Kim Liên giúp cho chị, chứ không hại 
chị đâu, chị đừng sợ. 

Vợ tôi rụt rè ngước mặt lên nhìn. Cô em tôi bỗng dùng bó 
nhang cháy hừng hực khoáng khoáng trên mặt vợ tôi và 
bấm đốt ngón tay tính toán gì đó một hồi rất lâu không nói 
câu nào. Cả nhà hồi hộp chờ đợi không biết chuyện gì. Một 
lúc lâu sau cô ta bảo vợ tôi rằng: - 

Kim Liên giúp chị chuyện này, chị phải nhớ làm đúng theo 
lời của Kim Liên, không được sai. Ngày mai chị đi mua cho 
Kim Liên xin một cành huệ trắng, chỉ một cành mà thôi 
không cần mua nhiều, về nhà chị cắm vào trong một ly nước 
lạnh, đặt trên bàn và nhớ nói như vầy: "Kim Liên ơi Kim Liên, 
chị cho Kim Liên cành huệ nè”. Cứ kêu tên Kim Liên và nói y 
như vậy ba lần, xong đợi khi nào có một bông huệ rụng 
xuống thì lấy bông đó đốt cháy thành than, tán nhuyễn, trộn 
với nước lạnh rồi uống hết nó. Chị nhớ kỹ chưa? 

Vợ tôi sợ quá, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ấp úng 
gật đầu. 

Tôi cũng thấy kỳ, nên chen vào hỏi: 

- Chuyện gì vậy, Kim Liên có thể cho biết được không? 

Cô em tôi trả lời không được. Sau này sẽ cho biết còn bây 
giờ thì cứ làm đúng theo lời của cô ấy dặn. Sau đó cô quay 
qua nói chuyện với những người khác và không nói thêm lời 
nào với vợ tôi nữa. 

Cả đêm đó vợ tôi sợ quá thức suốt đêm không ngủ được. 
Qua hôm sau, vợ tôi đi chợ mua ngay một cành huệ và làm 


đúng như lời cô em tôi đã dặn đêm qua. Cả ngày hôm đó vợ 
tôi cứ ngồi canh xem bông huệ có rụng không, chờ cả ngày 
mỏi mòn không thấy gì hết. Tôi thì bực dọc vì ngày về phép 
đâu có bao nhiêu, mà vợ tôi vì chuyện này không đi chơi 
được với tôi ngày hôm ấy để cuối cùng gần hết ngày rồi mà 
có thấy bông huệ rụng gì đâu. 

Tôi còn nhớ lúc đó khoảng gần 5 giờ chiều, chị giúp việc cho 
nhà tôi đang nấu cơm sau bếp, bỗng chị ta gọi vợ tôi nhờ 
giúp dùm chuyện gì đó. Vợ tôi đi xuống bếp không bao lâu 
sau trở lên nhà trên liền, thì đã thấy một bông huệ rụng 
xuống bàn hồi nào không hay. Vợ tôi sợ quá mặt mày tái 
mét, la lớn lên kêu tôi. Lúc đó tôi đang nằm trên võng đu 
đưa ở trước nhà, nghe tiếng la cũng hoảng hồn chạy vào 
xem. Cành huệ có rất nhiều bông, nhưng chỉ có một bông 
rụng mà thôi. Vợ tôi chờ cả ngày không thấy bông nào rụng 
hết, vậy mà chỉ vắng mặt trong một khoảng thời gian rất 
ngắn, lại rụng ngay vào lúc không ai có mặt ở đó. Đúng là 
kỳ lạ thiệt!!! 

Sau đó vợ tôi làm đúng lời dặn, đem bông huệ đó đốt thành 
than, giã nhuyễn ra và pha với nước lạnh uống hết. Bằng đi 
một thời gian sau không thấy có chuyện gì xảy ra, ban đầu 
chúng tôi còn để ý trông ngóng nhưng dần dần rồi cũng 
quên đi chuyện này. Tôi vẫn tiếp tục đời lính của mình ở đơn 
vị, còn vợ tôi lúc này đã có thai bụng lớn lắm rồi, cho nên để 
ở lại Saigon với gia đình bên vợ để Má vợ tôi chăm sóc. 

Cuối năm 1973, vợ tôi bất cẩn té từ thang lầu xuống, cái 
thai bị động mạnh phải đưa vào bệnh viện Hùng Vương cấp 
cứu, sau đó vợ tôi bị sanh non, thai nhi lúc đó chỉ khoảng 6 


tháng rưởi. Tôi được điện tín ở nhà cho hay nên tức tốc xin 
phép về ngay. Khi vào thăm vợ tôi ở bệnh viện Hùng Vương 
thì vợ tôi đã sanh rồi. Con đầu lòng của tôi là một bé gái 
sanh ra quá yếu nên phải nằm lồng dưỡng nhi trong một 
phòng khác để được chăm sóc đặc biệt, nhưng chưa tới 24 
tiếng đồng hồ sau thì con tôi mất. Tôi và cả nhà biết được 
chuyện buồn này, nhưng dấu vợ tôi vì sức khoẻ của vợ tôi 
quá yếu. Để cho vợ tôi yên lòng, tôi chỉ nói là con vẫn mạnh 
khoẻ nhưng vì sanh thiếu tháng nên bác sĩ cần phải chăm 
sóc riêng đặc biệt mà thôi. 

Qua hôm sau tôi lại vào thăm vợ tôi trong bệnh viện thì gặp 
bà bác sĩ đã đỡ đẻ cho vợ tôi trong ca cấp cứu vừa qua. Bà 
ta có cho tôi biết trong hơn hai chục năm kinh nghiệm trong 
nghề sản khoa, chưa bao giờ bà ta gặp một trường hợp lạ 
lùng như trường hợp của vợ tôi. Tôi hỏi trường hợp của vợ tôi 
như thế nào mà lạ lùng. Bà ta nói khi đỡ đẻ cho vợ tôi thì 
phát hiện vợ tôi có hai cái nhau. Một cái cho đứa bé gái đã 
được sanh ra, còn cái nhau kia teo tóp lại. Bà ta nói có 2 cái 
nhau tức là có song thai nhưng trong trường hợp này chỉ có 
một em bé mà thôi, trong khi cái nhau kia không phát triển 
được vậy mà tại sao lại không ảnh hưởng tới cái nhau thứ 
nhất và em bé gái vẫn phát triển bình thường... Tôi nghe thì 
nghe vậy thôi chứ không để ý lắm, vả lại lòng dạ rối bời qua 
tai nạn đứa con đầu lòng vừa mất, vợ bệnh còn nằm đó thì 
tâm trí đâu mà để ý đến chuyện bà Bác sĩ nói làm chỉ... 

Sau khi vợ tôi qua cơn nguy hiểm, bác sĩ cho xuất viện. Mọi 
chuyện dần dần trở lại bình thường sau cơn đau buồn vừa 
qua. Chờ đến khi sức khoẻ của vợ tôi hồi phục tôi đưa vợ tôi 


trở ra đơn vị sống như trước, mọi người gần như quên bằng 
đi câu chuyện cô em tôi nhập về và câu chuyện bông huệ 
mấy tháng trước ... 

Đầu năm 1974 tôi về phép, hai vợ chồng về thăm Ba Má tôi, 
đêm đó cô em của tôi nhập về nữa, lần này cô em tôi cũng 
ngoắc vợ tôi đến trước mặt vừa cười vừa nói rằng: 

- Chị có biết là Kim Liên đã cứu chị hay không? 

Vợ tôi và cả nhà ngạc nhiên không biết cô em tôi nói gì? Cô 
em tôi lúc đó mới nhắc lại chuyện trước đây và cho cả nhà 
hay rằng, lần đầu khi nói chuyện với vợ tôi năm trước, cô ta 
đã biết vợ tôi cấn thai rồi, mà lại là song thai, lúc đó cơ thể 
của vợ tôi ốm yếu lắm, cô đã biết là cái thai sẽ không "đậu", 
chúng tôi sẽ mất cái thai này, nhưng với cơ thể yếu đuối của 
vợ tôi như vậy, sẽ chịu không nổi khi mất một lần song thai. 
Theo lời cô em tôi nói thì cô ta đã tính toán và biết được cái 
thai vừa cấn, chưa vào "sổ bộ sanh bộ tử", cho nên cô ta tìm 
cách diệt cái thai mới vừa cấn đó để cứu mạng vợ tôi, nhưng 
cô ta không thể diệt được cả 2 cái, vì một cái đã bắt đầu 
tượng hình rồi, cái kia chỉ là một cục máu chưa có sự sống, 
nên cô ta diệt được. Do đó cô ta làm phép cho uống một 
bông huệ rụng là để diệt cục máu kia, chứ nếu không thì 
chắc là vợ tôi không thể qua được... Sau sự giải thích của cô 
em, tôi mới nhớ lại lời của bà bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương 
mà không khỏi rùng mình. Cả nhà của tôi ai nấy đều sợ hãi 
quá sức qua câu chuyện ly kỳ này. Bà xã tôi có xin cô em tôi 
che chở để cho vợ chồng chúng tôi có con, chứ cơ thể của 
vợ tôi sau tai nạn vừa qua, vẫn còn rất yếu kém, chính các 
bác sĩ khuyên chúng tôi không nên có con... Cô em tôi nhìn 


vợ chồng tôi chăm chăm và buồn phiền lắc đầu nói rằng: 

- Nghiệp của anh chị nặng quá, còn phải trả nghiệp nhiều 
lắm. Kim Liên sẽ giúp cho nhưng nghiệp của ai thì người nấy 
phải trả, Kim Liên không thể làm gì hơn. Kim Liên sẽ giúp 
cho anh chị có cháu mà, đừng có lo. Sau đó cô ta lấy nhang 
khoáng khoáng vào mặt vợ tôi và không nói gì thêm nữa... 
Vợ tôi sau đó còn bị hư thai thêm một lần nữa, mặc dù 
chúng tôi và gia đình đã tẩm bổ, bồi dưỡng cho vợ tôi rất 
nhiều, các bác sĩ cũng tận tình chăm sóc, vậy mà vẫn bị hư 
thai và đứa con thứ hai của chúng tôi cũng không cứu vẫn 
được! 

Năm 1975, vợ tôi sanh đứa con thứ ba là đứa con trai bây 
giờ, mặc dù nó cũng bị sanh thiếu tháng, nhưng rất khoẻ 
mạnh, cơ thể của vợ tôi từ đó khá hơn trước rất nhiều, đứa 
con gái sanh năm 1980 cũng khoẻ mạnh cho tới bây giờ. 
Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, vậy mà lúc ngồi viết lại câu 
chuyện này, tôi vẫn còn cảm thấy rợn cả người. 

Sau 1975, gia đình tôi toàn là người của chế độ cũ, vì tránh 
đi kinh tế mới, nên có mua một miếng đất ở khoảng giữa 
đường đi Long Khánh thuộc ấp Hưng Bình, huyện Hưng Lộc, 
tỉnh Đồng Nai với vườn mít, chuối... rồi trồng trọt thêm các 
hoa màu khác sinh sống. Năm 1978 tôi đi tù cải tạo về, 
không còn tiền bạc gì cả, vợ chồng tôi và đứa con trai nhỏ 
cũng theo lên đây ở tá túc nhà Ba Má tôi, cùng nhau làm rẫy 
sống qua ngày. 

Khoảng thời gian này, cô em của tôi cũng thường nhập về trị 
bệnh cho bà con... những người đã biết cô em tôi từ trước rủ 
rê những người khác, bảo nhau tìm đến gia đình chúng tôi 


để xin chữa bệnh rất đông. Có người ở tận các tỉnh thành xa, 
không hiểu nghe ai đồn, biết được cũng lần mò tìm đến. 
Nhiều lúc tôi bực mình thật sự. Nhà thì nghèo, Ba tôi thì còn 
kẹt tù chưa về. Má tôi cùng các anh em chúng tôi phải dậy 
từ sáng sớm, lo vác cuốc đi qua rẫy trồng trọt, tối mịt mới 
về, cơm nước xong, Má tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có người 
bệnh tới chờ cầu xin cho cô em tôi nhập về chữa bệnh rồi. 
Tuy Má tôi có đôi lúc mệt quá cũng tìm cách thoái thoát, 
nhưng vì lòng nhân từ và vì thấy bà con người ta ở xa xôi lần 
mò tìm tới xin chữa bệnh, không nỡ để họ thất vọng ra về, 
đa số bà con là người nghèo khổ không, cho nên cầm lòng 
không đậu, cuối cùng Má tôi cũng để cho bà con thắp nhang 
cầu xin cô em tôi về để chữa bệnh cho họ. 

Một đêm tôi đi nhậu với ông cậu về ngà ngà say, thấy đông 
đúc bà con đầy nhà đang bao quanh Má tôi, lúc đó cô em tôi 
đã nhập về qua xác Má tôi, bực quá đang cơn say tôi chỉ vào 
cô em mà mắng rằng: 

- Không có Kim Liên, thầy bà gì nữa hết... cả nhà cực khổ 
quá trời có thấy ai giúp đỡ cho đồng tiền bát gạo nào cho 
Má đỡ khổ đâu. Má đã cực khổ cả ngày, bây giờ còn hành 
xác của Má nữa... 

Trong cơn say, đại khái tôi còn chưởi mắng nói nhiều điều 
nữa... làm mọi người trong nhà kể cả vợ tôi và mấy đứa em 
tôi đang ngồi thất sắc hết. Cô em tôi đang nhập qua xác Má 
tôi, ngước lên nhìn tôi rồi lớn tiếng nói rằng: 

- Kim Liên là em của anh ở dương thế trước đây thôi, chứ giờ 
này Kim Liên đang ở cõi trên, đâu còn là em của anh nữa, 
anh không được hỗn với Kim Liên như vậy. 


Đúng lúc đó, tự nhiên tôi cứng cả mình không nhút nhích gì 
được, dù chỉ là giơ cánh tay lên cũng không nổi, miệng thì 
không hả ra được. Nếu nói theo như truyện kiếm hiệp, thì tôi 
y như người bị điểm huyệt lúc bấy giờ, cứ đứng ỳ ra một 
chỗ, không cục cựa gì được nữa. 

Cô em tôi giận dữ lắm nhưng cho hay cô không có phạt tôi, 
tuy nhiên những hộ pháp đi theo hộ giá cho cô đang đứng 
phía sau lưng cô, không chịu được sự hỗn láo của tôi nên đã 
trói tôi lại, và nếu cô em tôi không cản thì các hộ pháp đã 
cho tôi biết tay rồi. 

Lúc đó hồn vía tôi không còn nữa! Sợ quá, bao nhiêu men 
rượu say sưa trong người bỗng nhiên tan mất hết! Vì không 
tin không được, người tôi cứ cứng đơ ra, đứng như trời trồng. 
Chưa bao giờ tôi gặp phải hiện tượng như vậy cả. 

Cô em tôi chưa hết giận, nói với tôi như sau: 

- Sao anh vô ơn vậy! Không có Kim Liên cứu anh 2 lần khi 
còn trong tù, liệu anh có còn đứng đó mà hỗn láo với Kim 
Liên nữa hay không? Khi anh bị phù thũng, chân sưng to 
chảy nước vàng trong tù, lúc đó tại sao lại nhớ đến Kim Liên 
mà kêu cứu. Nếu Kim Liên không đến cứu anh thì anh có còn 
sống nổi không?? Còn nữa, khi anh bị cây đè trong rừng, anh 
kêu cứu đến Kim Liên. Kim Liên đã đến đỡ cây cứu thoát cho 
anh, vậy mà sao anh không biết gì hết. Kim Liên về đây, 
mượn xác Má, tạo phước cho bá tánh, cũng là tạo phước cho 
Má và gia đình, tạo phước luôn cho anh chị sao anh lại trách 
Kim Liên... 

Ôi thôi cô ta giận dữ la hét quá trời. Bà con và mọi người 
trong nhà lạy như tế sao xin tha cho tôi... Còn tôi thì sợ hãi 


không thể tả, người toát đầy mồ hôi lạnh ngắt. Qua lời của 
cô ta đã khiến tôi nhớ lại rất rõ những hình ảnh sự việc khi 
chúng tôi trình diện học tập cải tạo sau 30 tháng 4 năm 
1975. Trước tiên bị đưa vào trại Trảng Lớn ở Tây Ninh. Thời 
gian này, Ủy Ban Quân Quản của MTGPMN còn kiểm soát 
chúng tôi, gạo cho chúng tôi ăn là gạo ẩm mốc lưu trữ trong 
hầm nhiều năm trước đây, cho nên hầu hết đã bị sâu mọt ăn 
hết, chất B1 trong gạo không còn nữa, do đó gần như các 
anh em chúng tôi ai nấy đều bị phù thũng nặng vì trong 
người thiếu chất B1. 

Lúc đó chúng tôi chưa được thăm nuôi. Họ chỉ phát cho mỗi 
người một viên B1 nhỏ mỗi ngày khi bệnh phù thũng bắt 
đầu phát hiện, nhưng rồi thuốc không đủ cung cấp cho tất 
cả chúng tôi và bệnh phù thũng ngày càng nặng nề. Nhiều 
người trong đó có tôi, chân tay căng phù lên, da láng bóng 
trông thấy rất dễ sợ, lấy ngón tay ấn vào buông ra thì có 
một lỗ hủng sâu hoắm... trông kinh dị hết sức. Điều tệ hại 
hơn nữa là chúng tôi không nhấc chân lên đi được, cứ đứng 
lên là té xuống liền. Có mấy người bị đưa đi bệnh xá rồi chết 
trên đó. Tin tức truyền về từ những anh em khiêng bệnh 
nhân đi bệnh xá, thì nằm bệnh xá cũng chỉ chờ chết thôi chứ 
đâu có thuốc men gì trên đó đâu, cho nên thà là nằm ở trại 
còn hơn, có gì còn có anh em tù giúp đỡ. Bệnh phù thũng 
của tôi rất nặng, da căng mỏng dính, một vài chỗ bị rách da 
và chảy nước vàng... lúc đó tôi thật là thê thảm không đi 
đứng được mà cũng chẳng có thuốc men gì ngoại trừ mấy 
viên Xuyên Tâm Liên mỗi ngày, nhưng tôi nhất định thà nằm 
chết ở trại chứ không chịu xin đi bệnh xá. Tinh thần của tôi 


lúc đó thật tình mà nói đã xuống lắm, tôi cứ nghĩ mình sẽ 
chết, nên tối ngày cứ nằm cầu nguyện, không thiết ăn uống 
gì cả. Trong những lúc cầu nguyện như thế, tôi đã cầu 
nguyện tới cô em Kim Liên của tôi nhiều lần và từ từ thì tôi 
hồi phục hồi nào không hay và khỏi hẳn. Tôi cũng cho đó là 
một điều may mắn và cũng nghĩ là số mình có ơn trên độ 
mạng, rồi theo ngày tháng hầu như tôi cũng đã quên đi 
chuyện này. 

Lần thứ hai, khi chúng tôi chuyển trại lên Đồng Bang, chung 
quanh là rừng bạt ngàn bao quanh cho tới tận biên giới 
Campuchia. Một hôm chúng tôi nhận lệnh phải đi chặt tre, 
chỉ tiêu đưa ra cho mỗi người là hai cây tre dài. Sau khi 
chuyển đến trại Đồng Bang này rồi, chúng tôi không bị kiểm 
soát gắt gao như trước nữa, mỗi ngày nhận chỉ tiêu công 
việc trong ngày và cứ thế mà làm, miễn sao xong chỉ tiêu 
được giao thì thôi... Từ trại chúng tôi ở, đi đến rừng tre xa vô 
cùng, có thể cả 10 cây số chứ không ít, bởi vì các khu rừng 
chung quanh gần đó đã bị đốn sạch để lấy đất làm rẫy khai 
thác trồng trọt hết rồi. Chúng tôi đi đến rừng tre thì trời đã 
gần trưa. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn chút khoai mì 
luộc mang theo, sau đó tản mác ra, đi kiếm tre tốt chặt để 
còn về tới trại trước khi trời tối chứ nếu không, trời sụp tối 
không thấy đường sẽ rất khó đi... Sau khi kiếm được bụi tre 
vừa ý, phát hết các gai góc chung quanh cho trống chỗ để 
lần vào bên trong và bắt đầu chặt ngang gốc những cây tre 
đã chọn... sau đó sẽ kéo tre xuống và róc mấy cành lá nhỏ 
rồi chặt ngọn... Công việc này, anh em tù cải tạo chúng tôi 
làm nhiều lần rồi cho nên rất kinh nghiệm, gần như bụi tre 


gai cỡ nào đi nữa cũng không làm khó anh em chúng tôi 
được. Hôm đó trời xui đất khiến như thế nào mà 2 cây tre tôi 
đã chặt đứt gốc rồi nhưng kéo hoài không xuống được vì 
ngọn của nó cứ bị vướng vào mấy dây leo từ mấy cây cao 
khác. Bỏ đi chặt lại cây tre khác thì tiếc công mình đã bỏ ra 
quá lâu, vả lại bắt đầu lại từ đầu thì sợ trể giờ về không kịp 
trời tối, cho nên tôi liều đu theo dây leo, trèo lên cây cao 
gần đó với ý định chuyền ra cái cành to của nó rồi dùng rựa 
chặt mấy dây leo đã bám vào ngọn cây tre của tôi đã chặt, 
cho khỏi vướng nữa để tôi có thể kéo nó xuống... Ai ngờ cái 
cành đó lâu năm, bị mục một đầu tôi đâu có biết! Đang ngồi 
vắt vẻo trên cành cây to tổ bố và chặt đứt mấy dây leo dính 
với cây tre của tôi ngon lành thì bỗng nghe "rắc" một tiếng 
lớn. Cành cây bị gãy!! Tôi té từ trên cao xuống với nguyên 
cành cây lớn và bao nhiêu là dây leo chằng chịt quanh 
người. 

Tôi ngất đi không lâu lắm, vì khi tỉnh lại thì vẩn thấy ánh 
nắng xuyên qua các kẽ lá. Cố gắng trườn ra khỏi đống dây 
leo phủ trên mình, nhưng tôi hoàn toàn không nhúc nhích 
được thân người. Toàn thân ê ẩm và đau đớn vô cùng mỗi 
khi tôi ráng nhích người lên. Không biết tôi đã ngã như thế 
nào mà cành cây lớn lại đè ngay lên trên thân mình, dây leo 
chằng chịt bao quanh, còn cái rựa không biết rơi mất nơi 
đâu. Tôi kêu cứu thật to, nhưng ngoài tiếng vang của chính 
mình, không nghe tiếng ai trả lời gì cả!! Các anh em khác 
hoặc đang tản mác đâu đó thật xa để kiếm tre tốt chặt hoặc 
tranh thủ đi đào rể sâm chỉ, hoặc kiếm cải trời, lá bứa, lá 
giang...đem về cải thiện thêm cho bữa ăn hằng ngày vốn 


chẳng có gì nhiều của chúng tôi. Tôi kêu cứu đến khan cả cổ 
mà không nghe tiếng đáp lại thì tuyệt vọng vô cùng! Cố rút 
chân ra khỏi đống dây leo, nhưng đau quá không làm được. 
Tôi bắt đầu dùng hai tay lôi những dây leo từng sợi một rồi 
dùng sức thảy mạnh nó qua một bên để tạo khoảng trống 
cho tôi có thể nhoài người ra được chút nào hay chút đó, 
khỏi cái mớ dây leo rối bung đang quấn xung quanh và cành 
cây to đang đè ngang trên mình. Không nhận thức được 
mình có bị thương hay gãy xương gì hay không, bản năng 
sinh tồn của tôi lúc đó cứ thôi thúc làm sao phải ra khỏi chỗ 
bị kẹt này trước khi trời tối... Nỗi sợ hãi làm cho tôi không 
còn biết đau đớn, mặc dù cảm nhận đôi tay trong khi bươi, 
cào, kéo... các dây leo chung quanh đã bắt đầu rướm máu. 
Trong những nổ lực tuyệt vọng như thế, miệng tôi không 
ngớt cầu nguyện, tôi đã gọi tên Kim Liên, cô em chết rất linh 
thiêng trong gia đình tôi nhiều lần, xin về cứu mạng... Thời 
gian như thế không biết qua bao lâu, trong một trạng thái 
mê sảng tôi mơ hồ cảm thấy thân hình mình có thể trườn ra 
khỏi được cành cây to đang đè trên người và từ đó tôi thoát 
ra được mớ dây nhợ lùng bùng chung quanh tôi. 

Lúc này trời đã về chiều, tôi lượm một cành cây nhỏ, định 
chống đi theo con đường mòn ra khỏi rừng tre, nhưng chân 
phải tôi mổi lần đặt xuống đất là cứ đau nhói lên. Tôi tưởng 
bị gãy xương chân, nhưng sau khi ngồi xuống rờ nắn cẩn 
thận thì không phải gãy xương, vậy mà sao cứ đau quá 
không thể nào đi được! Tôi nghĩ chắc có thể đã bị mẻ một 
xương nào đó trên bàn chân phải của tôi thôi. Cuối cùng thì 
vừa lết vừa bò, tôi cũng ra khỏi được khu rừng tre rộng lớn 


đó... Tôi lết thêm một lúc lâu sau thì đến con đường mòn 
chính, chỗ các ngả tế qua các khu rừng khác để đi chặt tre, 
cắt tranh, hoặc đốn cây... mà các anh em chúng tôi hay gọi 
đùa là ngã tư quốc tế. Mệt muốn ngất, tôi không còn lết 
thêm chút nào được nữa. Trời lúc này khoảng 4 giờ chiều, 
thân thì bị thương mà tôi còn ở ngã tư quốc tế nơi còn cách 
trại chúng tôi cũng gần 8 cây số nữa chứ không ít!! Tôi nằm 
dài ra ngay trên con đường mòn mặc cho số phận đưa đẩy. 
Nằm được một lúc, bỗng nghe có tiếng người, tôi nhỏm dậy 
nhìn thì thấy có 6 người đang gánh tranh đi tới, đó là các 
anh em tù cải tạo ở trại kế bên trại tôi đi cắt tranh về. Người 
nào cũng gánh một gánh tranh thật to. Thấy tôi bị thương 
nằm giữa đường, họ ngừng lại lấy nước cho tôi uống và sau 
một lúc bàn bạc hai người trong bọn bỏ tranh bên lề đường 
và kiếm dây rừng kết sơ sài thành một bệnh dây to để tôi 
ngồi lên đó, hai người võng tôi đi. Sáu anh em đó thay phiên 
nhau võng tôi, hì hục mãi cũng đến được trại tôi ở thì trời đã 
tối mịt lâu lắm rồi. Sau khi giao tôi cho mấy người vệ binh 
trong trại, một vệ binh khác hướng dẫn mấy anh em đó về 
trại của họ. Tôi tiếc một điều là từ đó đến nay, tôi không có 
dịp gặp lại 6 anh em đã cứu đưa tôi về trại an toàn để có dịp 
tạ ơn. Tôi cũng nghĩ là số mình may mắn, đi đâu cũng gặp 
ân nhân giúp đỡ, chứ không nghĩ xa hơn nữa. Năm đó là 
năm 1977. 

Trở lại chuyện nói về cô em của tôi. Sau khi nghe cô em tôi 
la mắng như thế, tôi mới hoảng hồn vía, chuyện tôi bị phù 
thũng và bị nạn té trong rừng, cây đè... v...v... tôi chưa từng 
nói cho ai nghe, kể cả vợ tôi. Vậy mà cô em tôi nhắc lại 


chuyện đó và cho biết là đã cứu tôi thì thử hỏi tôi không 
khiếp vía sau được. Nhớ lại cái cảm giác trườn ra được cái 
cành cây to có vướng dây leo chằng chịt đè lên người năm 
xưa, tôi thấy đúng là kỳ lạ thật! Vì trước đó tôi đã cố gắng 
biết bao nhiêu lần mà vẫn không nhúc nhích gì cả, bỗng 
dưng lại trườn ra được khỏi cái bẩy đó? Đồng thời với độ cao 
mà tôi đã ngã xuống đất, lại bị cành cây to đè lên như thế 
mà không bị gãy xương, hoặc chết, thì quả là một điều lạ 
lùng thật... Sau một lúc giận dữ, cô em tôi cho tôi biết là lần 
này cô tha cho tôi, nếu lần sau mà còn nói hỗn với cô nữa 
thì cô sẽ mặc kệ và không lý gì tới tôi nữa. Tự nhiên ngay lúc 
đó chân tay tôi cử động lại được; viết tới đây tôi còn cảm 
giác thấy rờn rợn sau lưng; tôi ngồi bệt xuống nền nhà, mọi 
người xúm lại bảo tôi xin lỗi cô em tôi đi... lúc đó tôi đã 
hoảng vía quá rồi, nên ngỏ lời xin lỗi cô em tôi và cũng xác 
nhận với mọi người chung quanh về việc tôi bị nạn 2 lần 
trong tù trước đây, ngay cả việc thoát nạn một cách kỳ lạ 
mà tôi cho là do số mình may mắn thôi, chứ không biết là 
Kim Liên đã ra tay cứu tôi... 

Sau khi mọi người yên ổn trở lại, cũng ngay trong bữa đó, tôi 
có nói với Kim Liên là tôi và gia đình lo ngại chính quyền địa 
phương sẽ làm khó dễ gia đình nếu cô cứ nhập về hoài, họ 
sẽ nghĩ là đồng bóng, dị đoan, làm tiền thiên hạ... và sẽ gán 
tội cho gia đình này nọ thì phiền lắm. Cô em tôi cho biết là 
không ai có thể làm khó dễ gia đình chúng tôi được, vì ngay 
cả những gia đình của chính quyền địa phương rồi sẽ đến 
nhờ cô cứu giúp... Cô nói với mọi người hãy chờ xem lời cô 
nói có đúng hay không? Đừng có lo lắng gì cả. 


Chuyện cô em tôi nhập về Má tôi để chữa bệnh, quả nhiên 
đã đến tai chính quyền địa phương thiệt. Một buổi sáng 
đang ở bên rẫy, có người chạy kiếm Má tôi và tôi ra ấp Hưng 
Bình có chuyện. Linh tính báo chúng tôi biết là có điều 
không hay xảy ra rồi. Thật vậy, ngay sau khi ra đến văn 
phòng ấp Hưng Bình, thằng cha trưởng ấp đã lên tiếng nạt 
nộ Má con tôi về chuyện buôn thần, bán thánh, mê tín dị 
đoan... và cấm Má tôi từ nay không được lên đồng lên cốt, 
mê tín dị đoan, nếu không ông ta sẽ trình lên xã để bắt 
chúng tôi. Chúng tôi ra về, trong bụng rầu thúi ruột. Tôi nói 
với Má tôi, phải cầu xin sao cho Kim Liên đừng về nữa chứ 
như vầy hoài có ngày cũng bị địa phương khó dễ bắt bớ... 
gia đình tôi không lấy của ai đồng xu cắc bạc nào về chuyện 
này, Má tôi cũng đã nhiều lần cầu xin để cho Má tôi yên, chứ 
nào phải Má tôi muốn như vậy đâu. Ba tôi còn kẹt trong tù, 
tôi thì mới từ tù cải tạo về không bao lâu... mấy thằng địa 
phương mà làm khó bắt chẹt một cái là chết liền, chứ phải 
chơi đâu. 

Mấy ngày sau trôi qua thật nặng nề, gia đình vẫn còn nơm 
nớp lo sợ tai hoạ có thể tới hồi nào không hay, thì một buổi 
tối gia đình thằng cha trưởng ấp Hưng Bình bồng một đứa 
con nhỏ, hớt ha hớt hải đi vào nhà chúng tôi. Bà vợ thằng 
cha trưởng ấp bồng theo một đứa con nhỏ khoảng 3, 4 tuổi 
gì đó. Cả nhà không biết chuyện gì, thì bà này đã mếu máo 
nói rằng con của bà ta bị bệnh dời ăn, lở lói hết cả người và 
chảy nước vàng, đi thầy thuốc không biết là bao nhiêu người 
mà bệnh tình càng ngày càng thấy nặng hơn. Có người bày 
cho vợ chồng bà ta hãy bế con vào xin Má tôi cứu chữa. Má 


tôi trả lời thật tình không biết cách chữa bệnh này... Bà vợ 
tay trưởng ấp nói nghe đồn Má tôi có đứa con gái chết linh 
thiêng lắm và hay về để chữa bệnh cứu người đời, vậy xin 
hãy làm phước cứu dùm cho con bà.... Má tôi nói: 

-Ông trưởng ấp đã nói với tôi mấy ngày trước là gia đình tôi 
mê tín dị đoan này nọ... và cấm chúng tôi chuyện này, nay 
sao bà lại đến bảo chúng tôi cầu con gái tôi về để chữa bệnh 
cho con bà. Chúng tôi không dám đâu... thật tình chúng tôi 
không biết chữa bệnh này, xin bà hãy về kiếm thầy chữa 
cho cháu ởi... 

Bà vợ thằng cha trưởng ấp và mấy người bà con đi cùng 
khóc lóc năn nỉ hoài không được nên đành bồng đứa nhỏ ra 
về. Khoảng nữa tiếng đồng hồ sau, họ lại bồng đứa nhỏ đến, 
lần này có cả thằng cha trưởng ấp đi theo nữa. Hắn ta 
xuống nước năn nỉ Má tôi, nói rằng Má tôi đừng có giận, vì 
nhiệm vụ hắn phải làm như vậy thôi chứ không có ý gì hại 
gia đình tôi, hắn cũng có hỏi bà con thì được biết việc chữa 
bệnh của cô em tôi là hoàn toàn làm phước, không có gạt 
gẩm của ai và không lấy tiền bạc của ai cả... cho nên hắn ta 
không có báo cáo lên xã, nay chẳng may đứa con đầu lòng 
của hắn bị bệnh ngặt nghèo mà không ai chữa trị được, nên 
cầu xin Má tôi làm phước xin cho cô em tôi về để chữa trị 
dùm, nếu lỡ như không trị được cũng không sao, gia đình 
của hắn cũng biết ơn và hứa sẽ không bao giờ làm khó dễ gì 
gia đình chúng tôi cả ... còn bà vợ của hắn thì cứ sụt sùi 
khóc, thấy cũng thảm thiết lắm. Má tôi là một người đàn bà 
nhân từ, hể thấy ai khóc lóc, năn nỉ điều gì là thế nào cũng 
mũi lòng và nếu giúp được gì thì sẽ giúp ngay, không giận ai 


lâu được. Tôi thấy Má tôi bắt đầu xiêu lòng, thì thật tình 
trong bụng tôi bực bội lắm nhưng không nói gì được. Tôi chỉ 
chen vô nói với thằng cha trưởng ấp: 

- Đây là gia đình ông cầu xin chứ chúng tôi không muốn, sau 
này đừng có đổ thừa rồi khép cho chúng tôi là mê tín dị 
đoan, này nọ thì không được... 

Hắn ta và bà vợ luôn miệng nói: 

- Không có đâu. Không có đâu... gia đình tôi giúp cho thì vợ 
chồng hắn mang ơn không hết có đâu lại hại gia đình tôi này 
nọ... 

Sau đó Má tôi thắp mấy nén nhang, lâm râm cầu xin.. Một 
lúc sau cô em tôi nhập về, cô ta dùng nhang khoáng lên 
người của đứa bé, sau đó dặn bà vợ của tay trưởng ấp, ngày 
mai đi ra ngoài đồng, hái 7 lá muồng trầu, vò nát rồi thoa 
lên lưng và thân thể thằng bé, làm như vậy mấy lần sẽ hết, 
chỉ đơn giản vậy thôi. Đâu đó xong xuôi, cô em tôi quay qua 
cầm bó nhang lửa cháy hừng hực, hỏi tay trưởng ấp có dám 
cầm ngay đầu bó nhang lửa đang cháy không...Tay này sợ 
quá nói: 

- Không, không. Tôi không dám đâu. 

Cô em tôi bảo: 

- Cứ cầm đi, không có gì phải sợ, không có phỏng đâu. 

Nói xong cô ta dúi ngay đầu bó nhang đây lửa ngay vào tay 
của hắn. Hắn đang ngồi, hoảng hồn lết lui lại tránh, nhưng 
cô em tôi bảo cứ đưa tay ra. Hắn rụt rè đưa tay ra, cô em tôi 
dí sát ngay đầu lửa đỏ của nhang vào tay hắn, lạ thay hắn 
không bị phỏng gì cả. Cô em tôi sau đó có nói với hắn như 
sau: 


-Gia đình này là gia đình đàng hoàng, chuyên làm phước 
thiện, chữa bệnh cho người đời, không lấy tiền lấy bạc của ai 
cả. Chứ không phải tà ma ngoại đạo, gạt gẩm lấy tiền của 
dân chúng đâu... 

Sau đó cô ta còn răn đe hắn không được làm khó dễ gia đình 
tôi. Nếu hại tới gia đình chúng tôi thì sẽ thấy hậu quả liền... 
Ôi thôi hai vợ chồng tay trưởng ấp và mấy người bà con của 
hắn lạy cô em của tôi lia lịa và hứa sẽ giúp đỡ cho gia đình 
tôi được dễ dàng trong việc cứu người sau này. Qua mấy 
ngày sau đó, hai vợ chồng hắn mang trái cây đến biếu gia 
đình tôi và cho biết là đứa con trai đã gần dứt bệnh, các chỗ 
lở lói do dời ăn đã lành miệng và cháu đã ăn ngủ được rồi... 
Dĩ nhiên sau đó gia đình tôi không còn bị làm khó dễ nữa. 
Có một chuyện tôi muốn mở ngoặc ở đây, để nói về Ba tôi: 
Ba tôi trước 1975 là một Hạ Sĩ Quan binh chủng Không 
Quân, cấp bực Thượng sĩ nhất. Tuy cấp bực chỉ là Hạ Sĩ 
Quan,nhưng trình độ Anh Văn của Ba tôi rất giỏi, ông là một 
trong những giảng viên của trường Anh Ngữ Không Quân 
QLVNCH, quân nhân Không Quân các cấp, trước khi đi du 
học hoặc tu nghiệp ở Mỹ, đều phải qua một khóa huấn luyện 
về tiếng Anh ở trường Anh Ngữ này, phải đậu xong kỳ thi 
khảo hạch cuối khóa mới được đi du học... Do công vụ, Ba 
tôi đã được đi huấn nghiệp 3 lần tại Mỹ. 

Vào những ngày cuối tháng Tư 1975, lẽ ra Ba Má và các em 
của tôi đã di tản theo trường Anh Ngữ Không Quân. Vào lúc 
bấy giờ tình hình rất phức tạp, nhiều vị sĩ quan cấp Đại Tá 
cũng không đưa gia đình đi được, chứ không phải hể có cấp 
bực lớn là muốn đưa gia đình đi lúc nào là đi, ngược lại có 


những người lính Quân Cảnh hoặc những nhân viên cấp bậc 
nhỏ, nhưng làm ở nơi quan trọng lại đi được dễ dàng. (Trong 
một số Hồi Ký của các cựu Đại Tá Không Quân đã viết lại rất 
rõ chuyện này). Ba tôi là một trong những trường hợp người 
có cấp bậc nhỏ nhưng lại có danh sách di tản với toàn bộ gia 
đình đàng hoàng. Ông có bạn bè thân làm ở cơ quan DAO 
(Defense Attaché Office) đã giúp đưa lọt được danh sách của 
gia đình vào trong list những người được di tản. Các giới 
chức Mỹ ở DAO đã lên danh sách những người trong gia đình 
Ba Má tôi và đã định ngày giờ đi rồi. 

Khổ một nổi sau khi Ba tôi cho Má tôi hay, bà nhất định 
không chịu đi, có nhiều lý do Má tôi nại ra để không đi... nào 
là qua bên đó làm cái gì mà ăn, nào là cả nhà ngoại trừ Ba 
tôi ra, không ai biết tiếng Anh... nào là bà con dòng họ, mồ 
mả ông bà ở đây làm sao bỏ đi cho được... ôi thôi đủ lý do 
hết! Ngày nào Ba Má tôi cũng cãi vả về vấn đề này và cuối 
cùng thì Ba tôi đành chịu thua và bỏ cuộc không đi. Sau này 
tôi mới biết lý do chính mà Má tôi cương quyết không đi là vì 
vợ chồng và đứa con sắp ra đời của chúng tôi. Vào những 
ngày đó, chung quanh súng nổ ì xèo, mọi người nhốn nháo, 
lo sợ đủ thứ... trong khi đó vợ tôi thì lại sắp sửa sanh! (Hai 
lần trước vợ tôi đã bị hư thai như tôi đã nói, lần này là lần 
thứ ba). Tôi thì lúc đó còn kẹt lại ngoài Phan Rang sau ngày 
đơn vị tan hàng, không biết sống chết ra sao, cho nên Má tôi 
không đành bỏ đi... Ba tôi không dẫn gia đình di tản được, 
thì rầu rỉ lắm. Ông biết ở lại sẽ khổ lắm vì những thành phần 
như ông mặc dù là Hạ Sĩ Quan, không phải trình diện đi tù 
cải tạo, nhưng cũng đâu biết làm gì sống với cái lý lịch 3 lần 


đi Mỹ trước đây. 

Quả nhiên sau 1975, lúc đó tôi đã đi trình diện học tập cải 
tạo rồi, Ba tôi không thể kiếm được một việc gì làm cả, tối 
ngày phường khóm cứ thúc dục Ba Má tôi đi kinh tế mới 
hoài, càng làm cho Ba Má tôi khủng hoảng thêm. Do đó sau 
khi gom góp vốn liếng và với sự giúp đỡ của bà dì; chị của 
Má tôi; Ba Má tôi mua miếng đất ở ấp Hưng Bình, Xã Hưng 
Lộc như đã nói ở phần trên, sau đó Ba tôi để cho Má và mấy 
em tôi lo việc canh tác, còn ông thì cứ đi khắp nơi tìm cách 
vượt biên. Khoảng thời gian này, phong trào vượt biên đã 
bắt đầu, tuy chưa rầm rộ lắm. Thế rồi trong một kế hoạch 
hùn hạp đóng ghe để cho toàn bộ gia đình tôi vượt thoát bị 
đổ bể, Ba tôi bị bắt giam và đưa đi lao động tại Mộc Hoá. 
Tiền bạc tiêu tán hết ! Chồng thì bị bắt, tôi là con trai lớn 
trong nhà cũng còn kẹt trong tù chưa biết ra sao? Má tôi 
phải quán xuyến cả đàn con dại 8 đứa còn lại cộng thêm 
con dâu và đứa cháu nội mới vừa biết chạy lẫm đẫm. Ở nhà 
hồi nào đến giờ có ai biết cầm cuốc, trồng trọt gì đâu? 
nhưng rồi cũng phải bương chải thôi. Má tôi đã có lúc muốn 
tự tử chết đi cho rồi, nhưng vì thương con cháu, nên phải cố 
gắng sống. Nhờ trời thương, các bệnh nhân ở địa phương mà 
cô em tôi chữa bệnh cho trước đây, thấy Má và các em tôi 
cực khổ quá, nên họ cũng đến giúp, vào những lúc mùa 
màng bận rộn, hoặc những lúc thu hoạch, họ bảo nhau đến 
giúp cho gia đình tôi, nhờ vậy mọi chuyện rồi cũng xong. 
Đến năm 1978 thì tôi từ trại cải tạo được thả về cùng với gia 
đình tiếp tục sống như thế. Gia đình chúng tôi vẫn sống nhờ 
vào một rẫy mít, chuối và canh tác trồng trọt thêm bắp, 


đậu, khoai mì... dù quần quật cả ngày,nhưng vẩn không đủ 
đâu vào đâu cả, cuộc sống của chúng tôi lúc đó rất là khó 
khăn. 

Khoảng giữa năm 1979 hung tin đưa tới. Ba tôi vì bị đày ải, 
lại thêm buồn rầu nên sanh bệnh và chết trong trại tù cải 
tạo tại Mộc Hóa, xác được anh em tù chôn ngay trong trại 
Môc Hóa. Gia đình tôi chịu cái tang lớn này thật không còn 
tai họa nào có thể sánh bằng. Chúng tôi làm đơn xin mang 
xác Ba tôi về, nhưng vì khi tin đưa tới Ba tôi đã chôn được 
gần 1 tháng rồi, đồng thời Mộc Hoá lúc đó bị lụt ngập nước 
hết, không làm sao vào được. Chính quyền địa phương nói 
lúc này không thể nào đào mộ lên được nữa. Cả nhà bàn 
thôi thì đợi 3 hoặc 5 năm sau hãy xin hốt cốt lên, hoả thiêu 
rồi mang tro về chùa thờ, chứ biết làm sao hơn!! 

Đúng thất tuần 49 ngày, gia đình tôi làm một lễ cầu siêu 
cho Ba tôi, có một ni cô quen với gia đình đến giúp tụng 
kinh dùm cho Ba tôi. Sau khi làm lễ xong, mọi người đang 
ngồi quây quần nói chuyện thì cô em tôi nhập về qua xác 
Má tôi. Bằng đi một thời gian, cô em tôi không về thường 
như trước nữa, chúng tôi đôi lúc cũng thắc mắc, không hiểu 
tại sao. Mấy đứa em và vợ tôi thấy cô em tôi về đều khóc oà 
lên, mếu máo nói: 

- Ba chết rồi Kim Liên biết không?? 

Cô em tôi qua xác của Má tôi cũng khóc, nhưng không nói gì 
cả. 

Trong cơn đau buồn, tôi đã giận dữ lớn tiếng trách cô em tôi: 
- Nếu Kim Liên có linh thiêng, tại sao không cứu giúp Ba?? 
Tại sao không cản Ba khi Ba có ý định đóng ghe, hoặc có 


linh thiêng tại sao không giúp để cho Ba không phải bị bắt 
để rồi chết bỏ xác trong tù... 

Cô em tôi ngồi khóc một hồi rồi nói với mọi người rằng: 

- Chuyện của Ba, Kim Liên đã thấy, đã biết được từ lâu... 
cũng như mọi người đang ngồi trong nhà đây, Kim Liên cũng 
thấy và biết được nghiệp của mỗi người hết chứ không phải 
là không. Nhưng Kim Liên không thể làm gì được, ai tạo 
nghiệp cũng đều phải trả cả, không ai có thể cứu được 
chuyện này. Ngài Mục Kiền Liên đã tu thành Đại Bồ Tát mà 
còn không cứu được Mẹ của mình, phải nhìn Mẹ mình đọa 
địa ngục... cho nên xin đừng trách Kim Liên. Kim Liên cũng 
đau lòng lắm. Cũng như Kim Liên biết Má và gia đình cực 
khổ, nhiều lúc không đủ ăn, Kim Liên không thể giúp ngân 
tiền cho Má và gia đình được... Kim Liên chỉ có thể giúp tạo 
phước cho Má và gia đình sau này thôi, coi như để trả cái ơn 
Má đã cưu mang, dưỡng dục Kim Liên trên dương thế trước 
đây. Kim Liên muốn giúp Má và gia đình lắm, nhưng chỉ giúp 
được những gì Kim Liên có thể giúp thôi và từ từ thì gia đình 
sẽ thấy ứng nghiệm của sự tạo phước mà Kim Liên đã làm 
cho gia đình. Bây giờ Kim Liên không nói trước được đâu. 
Đang giảng cho cả nhà một thôi một hồi như thế, bỗng 
nhiên cô ta quay lại chỉ bà ni cô đã đến tụng kinh cầu siêu 
dùm cho Ba tôi, vừa cười vừa nói rằng: 

- Này vị ni kia, nãy giờ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tính xua 
đuổi Kim Liên đi đó phải không?? Kim Liên đâu phải là ma 
quỷ gì đâu mà xua đuổi. Quán Thế Âm Bồ Tát với Kim Liên 
tuy không cùng Đạo, nhưng cùng đường. Kim Liên tu theo 
đường Tiên của Kim Liên, còn Bồ Tát và ni tu theo đường 


Phật. Ni có đọc chú xua đuổi tà ma thì được còn Kim Liên 
đâu phải tà ma đâu mà sợ câu chú của ni. 

Nói xong cô ta vẫn còn cười bà ni cô hoài. Bà ni cô hoảng 
hồn và thú nhận rằng bà ta không tin cho nên niệm thầm 
mấy câu chú của Quán Thế Âm Bồ Tát để nếu có phải là tà 
ma thì sẽ sợ mà xuất đi liền, không ngờ cô em tôi biết được 
nên nói toạt ra cho mọi người nghe. 

Sau đó, câu chuyện trở lại đề tài cái chết của Ba tôi, tôi hỏi 
cô em tôi có thể xin cho Ba tôi về để gia đình thăm được 
không? Cô ta ngồi lấy mấy đầu nhang cháy đỏ tính toán gì 
đó trên mấy đốt ngón tay, một lúc sau nói với mọi người 
rằng, được rồi cô ta sẽ dẫn Ba chúng tôi về cho chúng tôi 
thăm và cô ta dặn, khi Ba tôi về, không được cho Ba tôi ăn 
uống gì cả, dù Ba tôi có hỏi cũng không được đưa cho. 
Chúng tôi hứa y như vậy. Cô ta xuất đi một lúc thật lâu, cũng 
khoảng hơn nữa tiếng, thì Ba tôi nhập về. Chúng tôi mới đầu 
tưởng là Kim Liên cô em của tôi, nhưng sau khi Ba tôi khóc 
và lên tiếng kêu tên từng đứa con lại gần vuốt ve, thì chúng 
tôi biết đúng là Ba tôi rồi. Ông về kể rằng ông bị bệnh tim 
mạch và đứt mạch máu não mà chết, chỗ anh em tù chôn 
Ba tôi bây giờ nước lênh láng, Ba tôi nằm lạnh lắm... 

Cả gia đình khóc quá trời qua lời kể thương tâm đó của Ba 
tôi. Ông kéo đứa em út của tôi và con trai tôi vào lòng và 
khóc như mưa... Tôi hỏi Ba tôi chết như vậy là chết oan hay 
là chết đúng số. Ba tôi cho biết ông chết đúng số chứ không 
có oan, nhưng vì không gặp mặt được vợ con, gia đình nên 
còn ấm ức lắm... Sau một lúc khóc lóc kể lể, Ba tôi và cả 
nhà đã bớt bi thương, tôi hỏi Ba tôi có gặp Kim Liên không. 


Ba tôi trả lời có và ra vẻ sợ sệt lắm. Ba tôi nói Kim Liên bây 
giờ có chức sắc lớn lắm, ai thấy cũng sợ cả. Ba tôi cho biết 
lúc còn ở dương thế Kim Liên là con của ông, nhưng bây giờ 
ông cũng không dám nhìn thẳng vào Kim Liên nữa. Tôi mới 
hỏi Kim Liên có giúp gì cho Ba không. Ba tôi nói có chứ, Kim 
Liên giúp giảng đạo cho ông và khuyên ông ráng tu để mau 
dứt nghiệp... Ngay lúc đó, mặc dù rất là tin tưởng, nhưng 
trong lòng tôi vẫn muốn thử xem như thế nào. Tôi làm bộ hỏi 
Ba tôi một số chữ và thành ngữ tiếng Anh mà tôi không biết 
nghĩa, mặc dù tôi có biết mấy chữ đó. Ba tôi giảng cho tôi 
nghe răm rắp từng chữ, từng câu thành ngữ một... Đến đây 
thì tôi hoảng hồn đến nổi lạnh cả người. Như vầy thì không 
thể nào giả được cả, vì Má tôi có biết một chữ tiếng Anh nào 
đâu... 

Ba tôi về được khá lâu, đang còn tiếp tục nói chuyện với gia 
đình, bỗng dưng Ba tôi nói ông phải đi rồi, nói xong khóc oà 
và kêu từng người tới ôm hôn... Sau đó thì xuất đi, được một 
chốc thì cô em tôi nhập về lại, cả nhà xin cô thỉnh thoảng 
dẫn Ba tôi về cho cả nhà thăm nữa. Cô ta nói: 

- Thôi, làm vậy không tốt cho Ba, để yên cho ông tu tập, ông 
còn nhiều nghiệp nặng lắm, đừng làm phiền ông. 

Rồi cô lãng qua chuyện khác. Cô ta còn cười nói với tôi là: 
-Thử như vậy đã tin chưa hay còn muốn thử nữa.. 

Tôi hết hồn, ngồi im ru không dám nói gì cả. Đó là lần đầu 
và cũng là lần duy nhất Kim Liên cho Ba tôi về thăm, ngày 
hôm đó đúng vào thất tuần làm lễ cầu siêu 49 ngày cho Ba 
tôi, sau này chúng tôi có xin mấy lần nữa nhưng cô ta không 
cho. 


Sau cái chết của Ba tôi, Má tôi buồn lắm, tinh thần suy sụp 
thấy rõ, cộng thêm cuộc sống ruộng rẫy quá khó khăn mà 
vẫn không đủ sống, làm cho Má tôi càng lo rầu hơn. Chúng 
tôi bàn bạc với nhau bán hết nhà cửa đất đai về Saigon tìm 
cách khác sinh sống. Khổ một nổi vấn đề hộ khẩu và với số 
người trong gia đình tôi đông như thế, đâu phải chuyện nói 
là làm được ngay đâu, đa số các em tôi tuổi thì còn quá nhỏ, 
Má tôi lại nhất quyết không cho các em tôi bỏ học, làm gì thì 
làm nhưng cũng phải tiếp tục học. Cho nên chuyện bỏ hết đi 
về Saigon sinh sống thật không dễ dàng chút nào cả? Vả lại 
nhà cửa ở Saigon đâu còn nữa mà về. Cho nên tính là một 
chuyện mà không biết thực hiện bằng cách nào? 

Năm sau 1980, vợ tôi sinh được một đứa con gái, cảnh nhà 
khó khăn đến nổi nhiều lúc vợ tôi phải cho con gái tôi bú 
nước cháo pha với đường, chứ không có tiền mua sữa cho nó 
mà cơ thể vợ tôi lúc đó cũng không được tốt lắm, cho nên 
không đủ sữa mẹ cho đứa bé. Nhân một dịp cô em tôi nhập 
về, tôi xin cô ta nếu có linh thiêng thì hãy tìm cách cứu giúp 
cho gia đình, chứ hoàn cảnh như thế này hoài thì làm sao 
sống nổi, qua đó tôi cũng nói là ý của Má và chúng tôi nhất 
quyết bán hết tất cả để về thành phố sinh sống. Cô em tôi 
buồn bã lắm và cho tôi biết rằng sắp tới đây cô sẽ ít về được 
vì bận lắm.Cô đã tính toán, tạo phước để cứu giúp cho gia 
đình rồi, chẳng qua thời cơ chưa tới, và nghiệp của Má tôi, 
của vợ chồng tôi cũng như mọi người còn phải chịu cay đắng 
khó khăn thêm một thời gian nữa, thì mới an nhàn được. 

Tôi hậm hực hỏi: 


- Như vậy thì còn phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa? 

Cô ta chỉ lắc đầu buồn bã, không trả lời câu hỏi đó. Tuy 
nhiên cô ta có khuyên gia đình là hãy cố gắng lên, mọi 
chuyện rồi sẽ được an bài tốt đẹp. Tuy sẽ còn nhiều nạn tai, 
khó khăn, nhưng bất kỳ gặp chuyện gì cũng có cô ra tay cứu 
đỡ cho tai qua nạn khỏi, tiền hung hậu kiết hết... Riêng vợ 
chồng tôi, cô có nói thêm, bất kỳ gặp chuyện nguy nan gì, 
hãy kêu đến tên cô, cô sẽ về giúp cho, phải ráng vững lòng 
tin. Thật tình mà nói, tuy tôi chứng kiến nhiều chuyện rất lạ 
lùng của cô em tôi đã làm, nhưng chuyện cô ta nói sẽ cứu 
cho cả gia đình tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện 
tại, tôi không tin tưởng chút nào hết cả !! Có mấy ai ở vào 
hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ mà còn vững lòng tin 
vào những lời nói của cô ấy chứ? Tuy nghĩ thế nhưng tôi 
không dám nói ra . 


Không lâu sau đó, gia đình tôi bán hết nhà cửa đất đai ở ấp 
Hưng Bình, dắt díu nhau về Saigon, tá túc ở nhà bà dì, chị 
ruột của Má tôi. Mặc dù bà dì rất thương gia đình chúng tôi, 
nhưng bao bọc cho cả đại gia đình chúng tôi vào lúc bấy giờ 
quả thật là một điều khó khăn vô cùng, không những khó 
khăn về tài chính, mà còn khó khăn về mặt chính quyền địa 
phương. Bị kêu lên kêu xuống mấy lần riết gia đình tôi đâm 
liều, cũng may sau đó có một anh chàng công an khu vực 
còn trẻ, tánh tình rất dễ chịu không hiểu từ đâu đổi về phụ 
trách khu vực phường chúng tôi đang ở, thỉnh thoảng tôi 
cũng mời anh ta đi nhậu, nhưng thật tình mà nói tôi biết 
không phải vì vấn đề này mà anh ta tốt với gia đình chúng 


tôi, mà có lẽ vì anh ta thấy gia đình tôi nheo nhóc nên tội 
nghiệp hay sao đó? Anh ta đã ngó lơ cho gia đình tôi nhiều 
lần, một vài lần xét hộ khẩu, anh ta cho biết trước để gia 
đình tôi đi tránh. Nhờ vậy nên cũng đỡ khổ. 

Thời gian này tôi ngồi sửa và bơm quẹt gas sống qua ngày, 
bà dì tôi có một trường dạy may, bà để cho vợ tôi và hai đứa 
em gái đứng ra dạy, còn một cô em nữa thì xin được một 
chỗ bán trong tiệm sách, nói chung cuộc sống tương đối dễ 
thở hơn lúc trước còn trên rẫy. Đồng thời trong lúc này, 
nhiều bệnh nhân ngày trước cô em tôi về chữa cho hết 
bệnh, thấy gia đình chúng tôi quá khó khăn, nên cũng giúp 
đỡ bằng nhiều cách, sau này có người có thân nhân làm 
trong UBND quận Phú Nhuận đã giúp đỡ cho gia đình chúng 
tôi vào được hộ khẩu thành phố. 

Riêng vợ chồng tôi vẫn còn gặp nhiều lận đận lắm, tôi còn bị 
nạn hai lần tù nữa!! Trong cảnh khổ lại gặp được cứu tinh 
khác giải nạn cứu vớt chúng tôi, nhưng đó là những câu 
chuyện khác trong cuộc đời của tôi. (Được ghi lại trong Hồi 
Ký Chí Hòa đã xuất bản và Hồi Ký Vượt Biên của cùng tác 
giả) 

Câu chuyện của cô em trong gia đình mà tôi vừa kể quả thật 
rất kỳ lạ và rất khó tin, nhưng đó là một câu chuyện thật mà 
cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn cái cảm giác rợn 
người. 

Ngồi viết lại câu chuyện này, tôi không hiểu điều mà cô em 
tôi nói đã tạo phước cho gia đình ứng nghiệm như thế nào? 
Nhưng có một điều tôi thấy rất là lạ lùng: Đó là sau khi bán 
hết nhà cửa đất đai bỏ về Saigon, những may mắn tình cờ 


đưa đẩy đến, gia đình tôi được nhiều người giúp đỡ, lần lượt 
bằng những lần vượt biên khác nhau, hơn 10 người đã qua 
Mỹ được hết mà không tốn kém gì cả. Má tôi và đứa em út 
cũng được anh em tôi bảo lãnh qua diện đoàn tụ, nhưng vì 
cuộc sống ở Mỹ không thích hợp với bà, cho nên sau đúng 
một năm bà đã về lại VN. Giờ đây các anh em tôi, ai cũng có 
gia đình đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, các con 
cháu ngoan ngoãn, học hành tốt đẹp... Mặc dù không bằng 
ai, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy thoả mãn lắm rồi. Không 
biết điều này có phải là kết quả do sự tạo phước trước đó 
của cô em linh thiêng trong gia đình tôi hay không?? 


Vĩnh Khanh 
Phố Đá Tròn, ngày 15 tháng 6 năm 2005 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Phố Đá Tròn 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 30 tháng 9 năm 2007 


